Ý NGHĨA XUẤT GIA 
TAM TUỆ - TAM VÔ LẬU HỌC 


Giảng tại TV Kim Sơn - Mỹ - 2000 

Hôm nay, thầy Minh Đạt mời tôi nói chuyện để nhắc nhở tất cả Tăng Ni trên 
đường tu hành. Vì vậy buổi nói chuyện này, tôi đặt trọng tâm ở Tăng Ni. Tắt cả quí vị 
chú ý lắng nghe để thâm nhập được những gì tôi muốn gởi găm đến quí VỊ. 

Tăng Ni là những người đã xuất gia, vậy ý nghĩa “xuất gia” là gì, quý vị có nhớ 
không? Người xuất gia nếu không biết được ý nghĩa của xuất gia thì thật là một thiếu sót 
quá lớn. Khi xuất gia, chúng ta luôn luôn được dạy, xuất gia có ba nghĩa: 

1. Xuất thế tục gia. 

2. Xuất phiền não gia. 

3. Xuất tam giới gia. 

Trước hết là xuất thế tục gia. Chúng ta khi phát nguyện cạo tóc xuất gia làm Sa-di, 
thì kế từ ngày đó phải ra khỏi nhà thế tục. Nhà thế tục là nhà cha mẹ, anh chị. Nếu người 
già, thì nhà của con cháu. Tại sao chúng ta phải ra khỏi nhà đó? Bởi vì còn trong nhà thế 
tục thì phiền não còn vây khốn chung quanh, không thể nào gỡ được. 

Thí dụ như cha mẹ, anh em làm ăn được mất, trong nhà có chuyện vui buồn, mình 
đều phải lãnh hết. Người này phân bua, người kia kế lễ, nghe toàn những chuyện thế gian 
khiến tâm mình tán loạn, nên tu rất khó. Vì vậy khi xuất gia phải ra khỏi nhà thế tục, vào 
chùa hoặc tu viện, thiền viện. Người phát tâm xuất gia thì phải có ý chí mạnh mẽ, ra khỏi 
nhà đề quên hết mọi vướng mắc trói buộc trong gia đình. Như vậy mới có thể tu hạnh giải 
thoát được. Đó là nói người trẻ. 

Người già cũng vậy. Nếu ở một bên con cháu, cứ thương mến lo lắng cho nó mãi, 
không còn thì giờ tu hành. Đến khi nhắm mắt ra đi, lại quyền luyến chúng nó không đi 
được. Thành ra khi tắt thở, tái sanh trở lại giữ con, giữ cháu nữa. Như vậy đi tu có nghĩa 
lý gì? 

Nhiều người không biết, cứ mơ ước được xuất gia, vì nghĩ rằng cạo đầu đắp y Phật 


là được giải thoát. Nhưng tâm trần tục chưa cắt đứt thì làm sao giải thoát được. Cho nên 


nói tới xuất gia là nói tới tỉnh thần can đảm, cương quyết ra khỏi nhà thế tục, không còn 
vướng bận gì nữa. Như thế mới đúng nghĩa ý nghĩa xuất gia. 

Song gần đây một số vị trách tôi: Thầy biết xuất gia là ra khỏi nhà thế tục, sao có 
nhiều cụ già xin xuất gia, rồi về ở với con mà thầy vẫn cho xuất gia? Thế là quý vị đâm ra 
nghi ngờ chắc tôi chưa thâm nhập được lý này. Thật ra tôi làm việc gì đều có mục đích, 
có căn cứ. Ngày xưa, thời đức Phật còn tại thế, có bà Tỳ-kheo Ni Liên Hoa Sắc chứng 
quả A-la-hán rồi, gặp các cô thiếu nữ 17, 1§ tuổi, bà khuyên: “Các con nên đi tu, xuất gia 
làm Tỳ-kheo Ni đi”. Các cô ấy thưa: “Thưa bà, chúng con còn tham ăn tham ngủ quá, đi 
tu sao được? Nếu đi tu, lỡ phạm giới chúng con đọa địa ngục chết”. Bà đáp: “Không sao, 
lỡ có phạm giới đọa địa ngục, hết tội lên tu nữa”. Như vậy là sao? Nghĩa là một khi gieo 
được hạt giống xuất gia rồi, thì dù có phạm tội phải trả, nhưng trả đền hết rồi hạt giống cũ 
vẫn còn, cho nên có thể gặp Phật pháp tiếp tục tu hành. Vì vậy mà bà khuyến khích gieo 
hạt giống xuất gia. 

Ở đây cũng vậy, có những cụ già lớn tuổi, không làm gì nổi, nhưng muốn gieo hạt 
giống xuất gia để mai kia ra đời sớm được thức tỉnh. Tôi cũng nghĩ đến thiện căn đó mà 
cho xuất gia làm Sa-di. Đó là tôi vì quí vị mà gieo hạt giống lành, chứ đúng nghĩa xuất 
gia thì không có quyền ở nhà. Cho nên, trong một số trường hợp các cụ già tu là để gieo 
duyên thôi. Hiểu như vậy, quý vị mới không nghi ngờ thiện chí và việc làm của chúng tôi. 

Còn người trẻ xuất gia để làm gì? Xuất gia là tu hạnh giải thoát. Tự mình tu để 
được giải thoát, đồng thời hướng dẫn chỉ dạy cho người khác tu cùng giải thoát nữa. Tất 
cả tuôi thanh xuân, bầu nhiệt huyết thời son trẻ của mình, đều dồn hết cho đạo, cho Phật 
pháp. ĐỀ mai kia lớn lên mình đủ tư cách lãnh đạo, hướng dẫn Phật tử tu hành. Vì vậy 
hàng xuất gia trẻ tuổi không được phép ở nhà nương tựa cha mẹ. Đã xuất gia rồi mà trở 
về nhà là một sự thối tâm, một lui sụt rất lớn. Quí vị tu trẻ không nên nghĩ đến điều đó. 
Đã xuất gia rồi thì phải cương quyết dù chết dù sống cũng phải đi tới cùng, chứ không thể 
đi một đoạn rồi lui sụt. Như vậy mình là một con người không có lý tưởng, không có lập 
trường, không có ý chí. Kẻ đó làm việc gì cũng không thành tựu. 

Đó là ý nghĩa thứ nhất, xuất gia là ra khỏi nhà thế tục. 

Đến ý nghĩa thứ hai là xuất phiền não gia, tức ra khỏi nhà phiền não. Tăng Ni hiện 


giờ xuât gia có ra khỏi nhà phiên não chưa? Người xuât gia là ra khỏi nhà phiên não. Còn 


phiền não thì chưa gọi là xuất gia. Bởi vì mai kia chúng ta làm thầy dạy người, hướng 
dẫn hậu lai, nếu mình còn đầy phiền não thì dạy ai? Cho nên người xuất gia phải gột sạch 
phiền não, mới chỉ dạy cho người khác gột sạch phiền não được. Ta lắm lem mà bảo 
người ăn ở cho sạch thì không bao giờ người nghe ta. Ngược lại, người ta còn đặt câu hỏi: 
Thây hay cô có sạch chưa mà bảo tụi con phải sạch? Chừng đó mình nói sao đây? 

Ở đây tôi chỉ nói phiền não của tam độc tham sân si, quí vị đã sạch chưa? Tham 
sân si thôi mà cũng chưa sạch, thì nói gì những thứ vi tế hơn. Trong kinh A-hàm kế lại, 
một hôm đức Phật gọi các thầy Tỳ-kheo đến bảo: 

- Này các Tỳ-kheo, nếu trong thất của các ông có ba con rắn độc chui vào thì các 
ông có ngủ yên không? 

Các thầy Tỳ-kheo thưa: 

- Bạch Thế Tôn, chúng con ngủ không yên. 

Phật hỏi: 

- Làm sao các ông mới ngủ yên? 

- Bạch Thế Tôn, chừng nào đuôi được ba con rắn độc ấy ra khỏi thất, chúng con 
ngủ mới yên. 

Phật nói: 

- Cũng vậy, ba con rắn ấy tuy độc, nhưng nó cắn chỉ chết một thân này thôi. Còn 
ba thứ độc tham, sân, si giết hại con người không biết bao nhiêu đời. 

Tham sân sĩ còn độc hơn cả con rắn độc. Biết thế rỒi, chúng ta có dám chứa nó 
trong nhà nữa không. Hiện giờ quý vị đang chứa hay đuổi hết rồi? Rắn độc ở trong nhà, 
nhiều khi không muốn đuôi mà còn nuôi nữa chứ. Thật là trái đạo lý vô cùng. Dù chỉ một 
con thôi ngủ còn không yên, huống nữa là đủ ba con. Tại nó lì hay tại mình thương nó? 

Có nhiều người nổi sân la lỗi om sòm, người khác khuyên tại sao thầy (cô) nóng 
quá vậy, thì liền nói: “Nó làm cái đó đáng tức quá mà, không nổi nóng sao được? ” 
“Đáng tức” hay “Đáng giận” là cho cái giận cái tức của mình là đúng. Như vậy mình 
dung dưỡng sân hận trong lòng, không nỡ đuổi đi. Đó không phải là nuôi rắn độc sao? 
Nếu không thương nó, khi được nhắc mình liền tỉnh: “À, tôi quên. Thôi, tôi không dám 
tái phạm điều đó nữa đâu”. Như vậy mới gan dạ, mới gọi là đuổi ba con rắn độc ra khỏi 


nhà. 


Bao giờ còn tham, sân, si là chúng ta còn trằn trọc, khó chịu trong lòng. Vậy tại 
sao không chịu đuôi nó đi. Đem hết tâm tư, đem hết sức lực có gắng đuôi, chứ không bao 
giờ cười chơi khi thấy ba con rắn độc đang nằm ngủ trong nhà. Biết có rắn độc trong nhà 
mà vẫn yên vui tươi cười, đó là người thông minh hay ngu muội? Ngu muội. Bởi si mê 
nên chúng ta mới chứa chấp ba thứ độc. Ngày nào còn một đứa, một con trong nhà là 
ngày đó còn bắt an, còn lo sợ. 

Người tu chúng ta ngày nay thấy ai buồn ai khổ thì khuyên, miệng nói hay lắm 
nhưng tới phiên mình thì cũng buồn khổ như ai. Đó là điều đáng xấu hỗ. Chúng ta là bậc 
thầy mà không có đủ tư cách, đủ khả năng đề dạy dỗ cho người, đó không phải là điều tủi 
nhục sao? Cho nên tất cả Tăng Ni phải thấy, phải biết trách nhiệm của mình, không thê 
nào lơ là nuôi dưỡng phiền não dẫy đây trong tâm. 

Đôi khi chúng ta còn tìm biện hộ cho cái dở của mình nữa. Khi có điều gì khiến 
mình nổi sân lớn tiếng, chúng ta đồ thừa: “Tại nói nhỏ họ không chịu nghe, buộc lòng 
phải la lớn. La lớn cho họ sợ!” 'Thật ra không biết đó là “buộc lòng” hay nổi nóng. Chúng 
ta nỗi nóng, kèm không được nên la lớn tiếng, chứ có buộc lòng gì đâu. Lại còn mượn lý 
lẽ Bồ-tát quở nạt người là vì đại từ đại bi, nên ta cũng như vậy. Thật đáng tội. 

Đức Phật dạy chúng ta bỏ tham sân s1 khi bản thân Ngài đã dứt sạch nó. Do đó 
chúng ta mới theo, mới đảnh lễ Ngài. Nếu Phật còn tham sân si thì chắc chúng ta đã 
không theo, không đảnh lễ Ngài. Trong kinh A-hàm kế lại, một hôm đức Phật đi giáo hóa 
vùng theo đạo Bà-la-môn. Ngài độ được dân chúng tu Phật rất đông. Thầy Bà-la-môn 
vùng đó mắt hết bốn đạo liền nỗi sân. Một hôm, ông chờ đức Phật ôm bát đi khất thực, 
liền theo sau chửi rủa. Ông chửi từ đầu đường tới cuối đường, mà đức Phật vẫn cứ ung 
dung đi, không trả lời gì hết. Tức quá, ông chặn Phật hỏi: 

- Cù Đàm, Ngài có điếc không? 

Phật trả lời: 

- Không. Ta không điếc. 

- Không điếc, tại sao tôi chửi Ngài, Ngài không trả lời? 

Phật nói: 

- Nếu ông có quà đem tặng người ta, người ta không nhận thì quà đó về ai? 


- Nêu tôi tặng quà mà người ta không nhận thì quà đó vê tôi chứ vệ aI. 


Phật nói: 

- Cũng vậy, ông chửi ta mà ta không nhận thì có dính dáng gì đâu. 

Nghe vậy, ông Bà-la-môn im lặng bỏ đi. Nhờ thế bây giờ chúng ta mới lạy Phật. 
Nếu khi đó Phật cự lại với ông Bà-la-môn thì ngày nay mình đâu có lạy Ngài. Chúng ta 
bây giờ đừng nói là chửi, chỉ nghe huynh đệ xù xì thôi là đã khó chịu, đã nghi ngờ rồi. 
Cho nên phải đứng lại nghe lóm xem có dính tên mình không? Nếu lỡ có dính thì biết. 
Như vậy có phải kiếm việc để phiền não không? Người ta không kêu tên mình, không nói 
thắng mặt mình mà mình lén nghe rồi sinh sự. Thật là quá cách xa với những øì Phật dạy, 
quá xa với tư cách của một người xuất gia. 

Người tu là người gác ra ngoài những lời nói vô nghĩa, không bận tâm những 
chuyện thị phi, để dồn hết tâm lực vào việc tu hành. Như vậy mới mong có ngày hết 
phiền não, có ngày giải thoát. Còn chúng ta dính mắc quá chừng thì làm sao hết phiền 
não? Phiền não không hết thì làm sao được tự tại, giải thoát? Bao nhiêu đó đủ thấy tâm 
nguyện của mình như thể nào rồi. 

Ai xuất gia cũng đều nguyện đi trên con đường giải thoát để cứu độ chúng sinh, 
nhưng rốt cuộc bản thân mình chẳng giải thoát được chút nào hết. Thật đáng buồn tủi cho 
chúng ta, chưa xứng đáng mặc áo Như Lai. 

Tôi muốn nhắc cho tất cả Tăng Ni nhớ lại bản nguyện của mình khi xuất gia, đừng 
để mình trở thành những kẻ tự dối và dối người. Đó là điều không tốt. Chúng ta còn đang 
cục cựa, lăn lộn trong nhà phiền não, chưa ra khỏi được thì phải ăn năn sám hối, cô gắng 
tỉnh tắn vượt ra, chứ đâu thê ngồi yên trong đó mà hỉ hả qua ngày. Đã là Tăng Ni thì phải 
nguyện ra khỏi nhà phiền não. Được như vậy chúng ta mới thật sự xứng đáng là người 
xuất gia. 

Không tu thì thôi, chứ đã từ bỏ cha mẹ, xa rời thân quyến, không làm các bổn 
phận của một người bình thường, cầu đạo xuất gia, mà không làm tròn bốn phận của 
người xuất gia thì có lỗi rất lớn. Lỗi với Tôn sư, với cha mẹ thân quyền, với đàn na tín thí, 
với quốc gia xã tắc, quý vị không thấy sợ sao? Nên nói tới người xuất gia, Tăng Ni phải 
cô gắng làm tròn bản nguyện của mình. 


Đó là ý nghĩa thứ hai, xuất gia là ra khỏi nhà phiền não. 


Đến thứ ba là xuất tam giới gia. Nghĩa là ra khỏi nhà tam giới. Đức Phật dạy có ba 
cõi Dục giới, Sắc giới và Vô sắc giới. Người tu chắng những ra khỏi nhà phiền não của 
dục giới, mà ra luôn cả nhà phiền não của Sắc giới và Vô sắc giới, hoàn toàn thoát ly sinh 
tử, không còn đi trong tam giới nữa. Đó là xuất tam giới gia. 

Nên biết ý chí của người xuất gia cao vót tột cùng, chứ không phải tầm thường. 
Mình tu là phải ra khỏi cả nhà tam giới, chúng ta nguyện ra khỏi tam giới để đi đến giác 
ngộ viên mãn. Đó là mục đích cứu kính của người tu. Như vậy con đường mình đi còn rất 
xa. Chúng ta phải cô gắng nỗ lực, không nên chênh mảng xem thường. Tu là để giải thoát 
sanh tử, chứ không phải để đời sau được sung sướng, an nhàn. Chư Bồ-tát còn phải trải 
qua Thập tín, Thập trụ, Thập hạnh, Thập hồi hướng lên tới Thập địa mới được giải thoát, 
huống nữa là chúng ta chưa bước được bước nào. 

Các bậc tôn túc đã ca tụng hạnh xuất gia: “Xuất gia giả, phi tướng tướng chỉ sở 
năng vi”, tức là chuyện của người xuất gia không phải tướng võ, tướng văn có thể làm 
được, mà đó là chuyện phi thường. Bởi chí nguyện quá lớn, con đường quá dài người ý 
chí tầm thường không thể đảm đương nỗi. Vì vậy Tăng Ni phải lập chí thật vững mạnh, 
thật cương quyết. Dù khó khăn trở ngại đến đâu, cũng vững bước không dừng, không lui 
sụt. Đó là ý chí siêu phàm của người xuất gia. 

Kế đến, tôi sẽ giải thích xuất tam giới gia, xuất phiền não gia rất phù hợp với Tam 
tuệ học và Tam vô lậu học. 

Tam tuệ học là Văn tuệ, Tư tuệ và Tu tuệ. Văn tuệ là gì? Sau khi xuất gia rồi Tăng 
Ni phải học kinh điển. Nhờ học kinh điển chúng ta mới mở sáng trí tuệ. Nếu không học 
kinh điển thì không mở sáng trí tuệ được, vì đức Phật đã dạy: “Các ngươi phải tự thắp 
đuốc lên mà đi. Thắp lên với chánh pháp”. Chúng ta có san ngọn đuốc, nhưng chưa cháy, 
nếu không thể tự đốt được thì phải mỗi với ngọn đuốc chánh pháp của Phật. 

Học tức là đem cây đuốc chưa cháy của mình môi với cây đuốc đã cháy của Phật, 
để cây đuốc của mình được cháy sáng. Nên muốn mở sáng trí tuệ trước phải học Phật. 
Nhờ học Phật chúng ta mới hiểu được lẽ thật, thấy được cái gì là hư dối, cái gì là chân 
thật. Đó là bước đầu của người mới vào đạo. Học trực tiếp là học với thầy, học gián tiếp 
là nghe những băng giảng của các vị thầy mình tin kính, đúng chánh pháp. Đó gọi là Văn 


tuệ. 


Tư tuệ là sau khi học, chúng ta phải nghiền ngẫm nghĩa lý những gì mình đã học, 
không phải học như con vẹt, nghe câu nào học thuộc lòng câu đó rồi nói lại, chứ không 
hiểu gì hết. Chúng ta học Phật là khi nghe lời Phật dạy, phải đem hết tâm trí của mình suy 
nghiệm về câu đó, xem đúng thế nào, hay chỗ nào, đề mình được thắm nhuần sâu hơn. Ví 
dụ nghe trong kinh dạy các pháp là vô thường, mình liền suy gẫm: Các pháp là gì? Là tất 
cả những thứ có hình tướng, có danh tự ở thế gian. Thân này cũng là một pháp, cái bàn 
cũng là một pháp, cái nhà cho đến tất cả các sự vật có hình tướng ở thế gian đều là pháp. 
Tất cả những thứ đó đều vô thường. 

Chúng ta đặt tiếp câu hỏi: Thân mình có vô thường không? Thân này mới sinh ra 
chỉ vài ký là cùng, dần dần nó nặng tới sáu bảy chục ký, như vậy nó có thay đôi. Tới 
chừng sáu bảy mươi tuổi, thì từ sáu bảy chục ký nó tụt xuống lần lần tới khô kiệt rồi chết. 
Thân này sinh, già, bệnh, chết nên vô thường, đổi thay liên tục từng sát na. Mới ngày nào 
mình trẻ, giờ đầu đã bạc, rồi không biết hôm nào mình sẽ lụm cụm đi không nôi, cuối 
cùng tắt thở. Như vậy thân chúng ta luôn luôn bị luật vô thường chi phối. Thân ta bị vô 
thường chi phối, mọi vật trên thế gian này cũng thế, đó là một lẽ thật. Suy gầm đáo để 
như vậy thì lý vô thường thâm nhập vào tâm trí của mình. Nhờ thế thấy biết đúng như 
thật, đó là đã có trí tuệ, đã sáng suốt rồi. 

Phật nói thân này là bất tịnh, nhơ nhớp. Chúng ta phân tích rõ ràng từng phần, cuối 
cùng thấy quả là đúng, thân này chỉ là đãy da hôi thối, không có giá trị gì cả. Nhờ thế 
không quý, không chấp, không ngạo mạn về thân nữa. Mình đẹp cũng không dám chê 
người xấu. Vì tất cả đều là đãy da hôi thối thì có ai hơn ai. 

Nếu chúng ta thấy đúng như vậy thì rất dễ tu. Nhờ tư tuệ, càng ngày trí tuệ chúng 
ta càng tăng trưởng. Trí tuệ tăng trưởng thì mê lầm giảm, cho tới không còn nữa là chúng 
ta được giác ngộ viên mãn. Tu là để phá mê lầm, vì nó là gốc của luân hồi. 

Từ tư tuệ chúng ta bước qua tu tuệ rất dễ. Như khi biết thân này không ra gì, thì 
người ta có chê cười, mình không giận. Đó là bớt sân, bớt chấp. Bớt chấp tức là bớt si. 
Nhờ biết thân này vô thường, nên khi bệnh hoạn hoặc ai làm thương tốn thì mình vẫn 
bình thản, vì biết thân này còn mất như trò chơi, lo sợ buồn giận làm gì. Đó là tiến tu. 


Cho nên muốn được Tu tuệ, chúng ta phải Tư tuệ cho chín chắn. 


Người không thắm nhuằn lời Phật dạy làm sao tu được. Khi đã thấm nhuần rồi thì 
gặp những chuyện trái tai gai mắt, tự nhiên mình bỏ qua một cách nhẹ nhàng, không có gì 
khó hết. Vì chúng ta thấy rõ bản chất của các sự vật, bản chất thật của con người vốn 
không thật, mình không còn mê lầm nữa. Đó là đi tới Tu tuệ. Như vậy, tam tuệ học giúp 
chúng ta tiễn tu trên con đường giải thoát. 

Kế đến là nói sự liên hệ đến Tam vô lậu học. Nhờ tam tuệ mà chúng ta phá được 
phiền não. Phá được phiền não rồi thì tiến lên tu Ba môn giải thoát. Ba môn giải thoát là 
Giới, Định, Tuệ. Ba môn giải thoát này sẽ giúp chúng ta ra khỏi nhà tam giới. 

Tại sao phải Giới? Bởi vì Phật dạy giới luật là hàng rào ngăn chặn, không cho 
mình rơi vào tội lỗi. Giới thường được giải nghĩa theo là chữ Hán là Phòng phi chỉ ác. 
Phòng là ngừa, chỉ chặn đứng. Ngừa những lầm lỗi, chặn đứng những điều tội ác, đó là 
giới. Nếu muốn tâm an định, thì chặn đứng những tội lỗi. Khi ta phạm sai lầm thì ngồi 
thiền, hoặc niệm Phật đều cảm thấy ray rút, không an. Người tu phải giữ giới thì tâm mới 
yên định. Nên Giới là phương tiện đầu để tiến lên giải thoát. 

G1ữ giới tâm mới được định, nên nói từ Giới sanh Định. Tâm vọng tưởng là nhân 
luân hồi sinh tử, nếu tâm này dừng lặng thì nhân luân hồi sanh tử cũng chấm dứt. Tâm 
vọng tưởng là ý nghiệp, nó chính là gốc tạo nghiệp. Dừng được nó thì nghiệp cũng dừng. 
Vì vậy muốn thoát ly tam giới thì phải dừng ý nghiệp. Ý nghiệp dừng thì khẩu nghiệp 
thân nghiệp cũng dừng. Khi ngồi thiền, lặng hết tâm tư, vọng tưởng thì được định. Được 
định tức là dứt được mầm sinh tử. Vì vậy, ngồi thiền hay niệm Phật là phương tiện đưa 
chúng ta tới giải thoát sinh tử, chứ không phải việc tầm thường. 

Chúng ta tu theo Phật cốt làm sao đi tới chỗ cuối cùng là giác ngộ. Giác ngộ ngay 
nơi mình có san tánh Phật. Cho nên chặng thứ nhất của người tu là ra khỏi nhà thế tục. 
Chặng thứ hai là suy gẫm cho thấm sâu đạo lý. Chặng thứ ba là phải tu cho sạch phiền 
não. Sạch phiền não mà chưa thấy được tánh giác cũng chưa được. Muốn thấy được tánh 
giác phải qua ba chặng khác là Giới, Định và Tuệ. 

Văn, Tư, Tu là học trí hữu sư. Nhờ thầy dạy là Văn; suy gẫm lời thầy lời Phật dạy 
là Tư, ứng dụng tu là Tu. Ba tuệ học còn trong phạm vi của trí tuệ hữu sư. Tiến lên chúng 
ta học Giới để bảo vệ tâm mình không tạo tội lỗi. Từ Giới bước qua Định, tâm lặng 


xuống, chỗ này không còn cái học hữu sư nữa. Nhờ Định mà phát Tuệ. Trí tuệ này là trí 


vô sư. Trí vô sư chính là căn bản trí, tức trí san ở nơi mình, mà lâu nay chúng ta không 
biết. Khi tâm hoàn toàn thanh tịnh, trí này mới hiện ra, chứ không phải tìm kiếm ở đâu Xa, 
cũng không phải nhờ ai đem đến. 

Như vậy bảo sở của chúng ta rất xa mà cũng rất gần. Rất xa vì phiền não còn đầy 
dẫy, rất gần vì nó ở ngay nơi mình, chứ không ở nơi nào khác. Nếu ngay nơi mình, chúng 
ta tu được Giới, Định, Tuệ thì Phật hiện ra liền. Cho nên đức Phật từng nói: ““Fa là Phật 
đã thành, các ngươi là Phật sẽ thành”. Tất cả chúng ta đều có khả năng thành Phật, chỉ tại 
mình không chịu làm thôi. 

Chúng ta cứ lo chạy theo vô minh phiền não, nên mắt quyền làm chủ. Bây giờ gạt 
vô minh phiền não qua một bên, thì quyền thành Phật nằm san trong tay chúng ta, chứ 
có đâu xa. Đạo Phật dạy chúng ta tu là một việc làm hết sức thực tế, chứ không phải 
chuyện viễn vông. Tu hết phiền não thì tự nhiên hết khổ. Hết khổ thì được an lạc. Như 
vậy đạo Phật là ban vui, cứu khô cho mình cho người. Đạo Phật đưa một con người từ mê 
lầm trở thành một con người giác ngộ, từ bờ mê lên bến giác. Đó là trọng tâm của đạo 
Phật. 

Tăng Ni là những người đang chèo thuyền, để cứu vớt người dưới biển mê lên bờ 
giác. Trách nhiệm nặng hay nhẹ? Chúng ta phải là những người tỉnh trước, lên bờ trước 
mới có thể đưa chúng sanh mê lên bờ giác được. Do đó việc cất chùa, lập thiền viện là 
sắm thuyền để độ người, chứ không phải cất chùa, lập thiền viện để thu tiền, để được 
vinh dự thế này thế nọ. Phải nhớ mục đích chính của chúng ta là tu để giải thoát sanh tử 
và giúp chúng sanh cùng được giải thoát như mình. Cho nên mọi việc khác đều là việc 
phụ, là phương tiện, là thuyền bè để cứu vớt người mê lên bến giác. Đó mới là chỗ chân 
thật, chỗ cuối cùng chúng ta nhắm đến. 

Tôi nhắc nhở bao nhiêu đó cũng đủ để Tăng Ni suy gẫm và biết mình phải làm gì 
rồi. Mong tất cả cô gắng thực hiện hoài bão lớn lao nhất của đời mình, cố gắng tinh tấn tu 
hành, đừng để chí nguyện thì cao tột mây xanh, mà hành trì thì là đà dưới đất. Như vậy 
chăng những thiên hạ chê cười mà bản thân chúng ta sẽ chuốc lấy đau khổ nhiều hơn nữa. 
Ý thức rõ được bổn phận của mình, nỗ lực không thối chuyền, tôi tin chắc Tăng Ni sẽ đạt 


được mục đích cứu kính của mình là giác ngộ viên mãn. 


{ SŠ 


